Chiếc Ao 

Thích Nhất Hạnh 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Chiếc Áo 





Thích Nhất Hạnh 
Chiếc Áo 


Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 04 tháng 12 năm 
2003, chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân xóm Thượng trong 
khóa tu mùa thu và học tiếp Lâm Tế Lục. 

"Này các bạn tu, cái thấy về Phật pháp của tôi, tôi đã tiếp 
nhận được từ các hòa thượng Ma Cốc, Đan Hà, Đạo Nhất, Lô 
Sơn và Thạch Củng. Sự trao truyền của truyền thống này đã 
phổ biến trên thiên hạ, nhưng vì chưa tin nhận được nên 
nhiều người còn nhạo báng. Như ý chỉ của Tổ Đạo Nhất, 
thuần nhất và không tạp loạn như thế, mà cả ba trăm năm 
mươi người tới học cũng không nắm bắt được. Tổ Lô Sơn 
thảnh thơi và chính chân như thế, nắm vững được cả hai 
chiều thuận nghịch như thế, mà đệ tử cũng còn hoang mang 
không thăm dò được bờ mé của trí tuệ ngài. Tổ Đan Hà đùa 
giỡn với hạt châu, khi ẩn khi hiện, kẻ học nhân tới không ai 
không bị Tổ la mắng. Hành tung của Tổ Ma Cốc thì đắng như 
vỏ cây Hoàng Bá, ai đến gần cũng không được. Tổ Thạch 
Củng thì bí quyết là tìm người trên đầu một mũi tên làm cho 
ai nấy đều sợ hãi. Còn cái cách hành xử của ông thầy tu núi 
là tôi đây thì đó là sự thành hoại chân thật (chân chính 
thành hoại). Tôi đùa bỡn với sự thần biến tâm linh, tôi đi vào 
được trong tất cả mọi cơ cảnh, và ở đâu tôi cũng duy trì 
được bản lĩnh của mình là vô sự, và cảnh không bao giờ đoạt 
được tôi. Nếu có ai tìm tới tôi sẽ đi ra nhìn người ấy. Kẻ ấy 
không biết tôi. Tôi liền mặc áo vào, áo có nhiều thứ. Kẻ hoc 
nhân nhìn thấy áo, trong tâm liền phát sinh kiến giải, kẹt 


ngay vào ngôn cu của tôi. Tội nghiệp cái ông thầy đui mù 
không mắt này quá đi; ông ta nhận lầm cái áo là tôi, cho tôi 
là hoặc vàng hoặc xanh hoặc trắng hoặc đỏ. Thấy thế tôi 
mới cởi hết áo đi và để lộ cái “thanh tinh” ra. Vị học nhân 
thấy thế, liền sinh tâm vui mừng và ham muốn. Tôi liền cởi 
bỏ luôn cái áo “thanh tịnh' ấy ra nữa. Bấy giờ kẻ học nhân 
thất kinh, hoang mang, cuống cuồng bỏ chạy, nói rằng tôi 
‘trân truồng như nhong”. Tôi mới nói với kẻ ấy: “Chú có biết 
cái con người mặc áo trong tôi là ai chua?’ Hốt nhiên kẻ kia 
quay đầu lại và nhận ra tôi." 

"Như ý chỉ của Tổ Đạo Nhất, thuần nhất và không tạp loạn 
như thế, mà cả ba trăm năm mươi người tới học cũng không 
nắm bắt được". Câu này tiết lộ rằng; trong tu viện của thiền 
sư Mã Tổ Đạo Nhất có 350 người xuất gia được nghe khai 
thị, và trong 350 người đó không có ai nắm được ý chỉ của 
Tổ. Bây giờ nếu trong pháp hội của thầy Nhất Hạnh mà 
không có vi dë tử nào nắm được ý thầy thì đó cũng là 
chuyện thường thôi! Mã Tổ Đạo Nhất là một thiền sư lớn, 
thiên su cự phách vào bậc nhất, nổi tiếng vô cùng. Đạo 
phong rất lẫm liệt, năng lượng rất vĩ đại, đó là sư cố của 
thiền sư Lâm Tế, thầy của tổ Bách Trượng Hoài Hải, Sư Ông 
của tổ Lâm Tế và là thầy của tổ Hoàng Bích Hy Vận, bổn sư 
của tổ. Ngày xưa ở chùa Bát Nhã, thiền sư Đạo Nhất rất 
siêng ngồi thiền. Ngồi thiền sáng, trưa, chiều, mười mấy giờ 
một ngày, có khi không ngủ. Hồi đó, thiền sư Nam Nhạc 
nghe tiếng đồn có một thầy chuyên ngồi thiên ở chùa Bát 
Nhã mới tìm tới để gặp. Khi gặp Mã Tổ và thấy người ngồi 
thiền siêng năng như vậy, thì thiền sư Nam Nhạc mới lượm 


một viên ngói ở ngoài vỉa hè và bắt đầu ngồi xuống để mài. 
Mài một hồi lâu không biết để làm gì. Lúc ấy thiền sư Mã Tổ 
mới hỏi: "Hòa thượng làm gì vậy?" Thiên su Nam Nhạc: "Tôi 
đang mài viên ngói." Mã Tổ hỏi: "Mài ngói để làm gì mà tốn 
công như vậy?" Nam Nhạc: "Tôi mài ngói để làm tấm gương 
soi mặt." Mã Tổ: "Hòa thượng, sao ngài kỳ cục vậy! Làm sao 
mà có thể mài ngói thành ra tấm gương soi mặt cho được?" 
Nam Nhạc mới nhìn Mã Tổ nói rằng: "Vậy thì ngồi thiền làm 
sao mà thành Phật được?" Mã Tổ giật mình. Tổ Nam Nhạc 
nói: "Khi mà chiếc xe bò ngừng lại không đi, thì mình nên 
đánh chiếc xe hay là đánh con bò? Đánh con bò chứ đâu có 
thể đánh cái xe." Thiền không phải là vấn đề ngồi hay không 
ngồi. Nói rằng ngồi mới là thiền còn không ngồi không phải 
là thiên là sai trái. Ý của hòa thượng là thiền không nằm 
trong tư thế. Khi thiền thì ăn cơm, uống trà, gánh nước, bổ 
củi, đi, đứng, nằm, ngồi, tất cả đều là thiền. Cứ nghĩ rằng chỉ 
có ngồi mới là thiền thì sai. Vì vậy hòa thượng nói thêm: 
"Thiền không phải là ngồi hay là không ngồi. Không ngồi 
cũng không phải là thiën, mà ngồi cũng không phải là 
thiền." Ban đầu thì trong số 350 người Tổ không có đệ tử 
giỏi, nhưng sau này nhờ kiên nhẫn nën từ từ Tổ đã có những 
người đệ tử giỏi, trong đó có Tổ Bách Trượng. 

Thiền sư Bách Trượng là người đã sáng chế ra một thanh quy 
nổi tiếng gọi là Thanh Quy Bách Trượng. Ngài là đệ tử của 
thiền sư Mã Tổ. Thiền sư Bách Trượng là Sư Ông của Tổ Lâm 
Tế. Thiền sư Bách Trượng nổi tiếng một phần cũng nhờ ở lời 
tuyên bố "Bất tác bất thực", tức là không làm thì không ăn. 
Thấy Tổ đã lớn tuổi mà khi nào cũng vác cuốc ra làm việc 


chung với chúng, chúng thương nên một hôm di chấp tác, 
chúng dấu cuốc của Tổ đi. Bữa đó Tổ Bách Trượng không ra 
ăn cơm trưa. Chúng mới hỏi hòa thượng tại sao không ăn 
cơm trưa. Hòa thượng nói: "Ai đã dấu cái cuốc của tôi ở đâu 
mất rồi, hôm nay vì tôi không làm việc nên tôi không ăn. Có 
làm mới có ăn." Vì vậy thiền viện ngày xưa, đạo tràng nào 
cũng có vườn rau. Chùa Tổ Từ Hiếu có trồng sắn, trồng 
khoai, trồng rau, nuôi bò để lấy phân trồng rau. Các thầy, 
các sư cô làm việc ở ngoài vườn, trồng cây, trồng sắn, trồng 
rau rất đẹp. Có những thiền viện căn cứ trên sự canh tác mà 
sống, được gọi là những Nông Thiền (Farming Zen Institute). 
Trong khi làm việc ta vẫn thiên quán được như thường. 
Không có nghĩa là khi tưới rau, tưới cây, gánh nước, hay gieo 
hạt ta không tu thiền. Tất cả các chùa thuộc Mai Thôn đạo 
tràng đều có vườn rau: chùa Cam Lộ, chùa Pháp Vân, chùa 
Sơn Hạ, chùa Từ Nghiêm cũng vậy. 

Tổ Đạo Nhất là người sáng tạo ra tiếng hét đầu tiên. Có một 
bữa Tổ hét quá lớn đến nỗi Tổ Nam Nhạc Hoài Nhượng điếc 
tai đến ba ngày. Trong ba ngày đó Tổ không nghe được gì. 
Nhưng chính Tổ Lâm Tế mới là người chuyên sử dụng tiếng 
hét. Tiếng hét trở thành một pháp môn. Tiếng hét của sư cố 
truyền lại tới đời của sư chít mới thành ra pháp khí. "Như ý 
chỉ của Tổ Đạo Nhất". "Ý chỉ" là đường lối, là tông chỉ. "Như 
ý chỉ của Tổ Đạo Nhất, thuần nhất và không tạp loạn như 
thế, mà cả 350 người tới học cũng không nắm bắt được. Tổ 
Lô Sơn thảnh thơi và chính chân như thế, nắm vững được cả 
hai chiều thuận nghịch như thế, mà đệ tử cũng còn hoang 
mang không thăm dò được bờ mé của trí tuệ ngài". Lô Sơn 


là một cảnh núi rất đẹp, nhiều người ao ước tới thăm, ngày 
xưa có thiền sư Huệ Viễn cư trú trên đó. Tổ Lô Sơn tên là 
Quy Tông Trí Thường. Trí Thường cũng là đệ tử của Mã Tổ 
thiền sư, ngang hàng với Tổ Bách Trượng. Tổ Lô Sơn có một 
người đệ tử tên là Đại Ngu. Đại Ngu không có nghĩa là rất 
ngu đâu nhé. Chính nhờ Tổ Đại Ngu này mà Tổ Lâm Tế bừng 
tỉnh và giác ngộ. Hồi Tổ Lâm Tế tới học với tổ Hoàng Bích, 
thì vị thủ tọa nhắc Tổ: "Chú ở đây lâu rồi tại sao không lên 
thỉnh thầy để hỏi đạo?" Thầy Lâm Tế mới lên Tổ Hoàng Bích 
hỏi về đại ý Phật pháp. Mỗi lần hỏi như vậy thì bị Tổ đánh 
một cái. Cuối cùng quá tuyệt vọng Tổ muốn bỏ ra di. Vị thủ 
tọa thấy Tổ Lâm Të là người có khả năng mà bỏ ra đi nhu 
vậy thì hơi uổng, cho nên mới lên bạch với Tổ Hoàng Bích: 
"Lát nữa nếu thầy đó lên xin từ biệt thì xin Tổ nói câu an ủi, 
chỉ đường cho thầy ấy. Đó là một pháp khí trong tuơng lai." 
Khi thầy Lâm Tế lên thì Tổ Hoàng Bích hỏi: "Đi đâu?" Tổ Lâm 
Tế: "Con chưa biết đi đâu nữa." Tổ Hoàng Bích: "Thôi con đi 
tới Đại Ngu đi." Đại Ngu là đệ tử của Tổ Lô Sơn. Khi Lâm Tế 
tới Đại Ngu thì Đại Ngu hỏi: "Từ đâu tới vậy?" "Con từ đạo 
tràng Hoàng Bích tới." "Tạo sao bỏ tới đây?" Lâm Tế mới kể: 
"Con ở đó đã bao nhiêu năm, không biết con có làm nên lầm 
lỗi gì không? Mỗi lần con lên hỏi là bị đánh. Hỏi lần thứ hai bị 
đánh, hỏi lần thứ ba cũng bị đánh. Mỗi lần lên là bị đánh. 
Con thất vọng quá thành ra xin đi." Đại Ngu mới nói: "Thầy 
là đồ ngu! Lòng từ bi của Tổ Hoàng Bích lớn như vậy mà 
thầy không thấy." Khi nghe câu đó thì tự nhiên trong lòng 
của Tổ Lâm Tế có sự bừng tỉnh. Thấy rõ ràng cái đánh đó 
không phải do ghét do giận mà là một pháp môn, đó là pháp 


môn Đoạt cảnh. Ta tìm kiếm một cái gì đó, bi kẹt vào một ý 
tưởng nào đó, một vấn đề gì đó, mà sự tìm kiếm không đưa 
tới kết quả. Cho nên cái đánh của Tổ là để cho ta chặt đứt 
được cái kẹt ấy đi, để ta đừng quen thói đi tìm về phía ấy 
nữa. Thi sĩ Hoàng Cầm ngoài Bắc có làm một bài thơ trong 
đó có một câu như thế này: 

Ta ru em. 

Lớn lên, em đừng d tìm mẹ phía cơn mưa 

Khi đọc mấy câu thơ đó tôi đã giật mình. Chúng ta đều là 
những người đi tim mẹ, di tìm lý tưởng. Chúng ta di tìm lý 
tưởng về cái phía gọi là cách mạng bạo động. Đi về phía ấy 
chúng ta sẽ khổ, chúng ta sẽ không tìm thấy mẹ. Thi sĩ 
Hoàng Cầm cũng là một người đã từng tham dự cách mạng. 
Văn nghệ sĩ miền Bắc khi diễn tả tâm mình không diễn tả 
được trực tiếp, phải nói bóng bẩy, phải nói bằng hình ảnh 
như vậy. Biết bao nhiêu thanh niên Việt Nam đã lên đường, 
đã yêu thương giống nòi, đã yêu thương đất nước, muốn 
cống hiến cuộc đời mình cho đất nước, cho quê hương, đi 
tìm tổ quốc, đi tìm tương lai, nhưng đã đi về hướng cách 
mạng bạo động, rốt cuộc tay mình phải nhúng máu của 
đồng bào mình, của anh em mình. Những người chiến sĩ Việt 
Nam khi ra đi họ ra đi với một tâm hồn rất trong trắng, 
nhưng rốt cùng lại thì thấy bàn tay mình đẫm máu, máu của 
người đồng bào không cùng chính kiến. Cuối cùng thì sự 
tranh đấu dua tới một tình trạng chia rë, tranh giành va 
tham nhũng. Những người có công với cách mạng, với cuộc 
tranh đấu, đã sống nghèo khổ, đói rách, lại bị kỳ thị. Trong 
khi những người theo cơ hội chủ nghĩa thì lên làm lớn. Câu 


thơ tuy rất đơn sơ nhưng đọc thì thấy rất thấm thía: "Ta ru 
em, lớn lên em đừng đi tìm mẹ phía cơn mưa". 

Người tu đi tìm sự chứng ngộ giải thoát mà tìm cầu về phía 
trí năng thì không bao giờ đạt được. Vì vậy Tổ Lâm Tế giật 
mình khi thấy được rõ ràng cái đánh của Tổ Hoàng Bích là 
giúp chấm dứt sự tìm cầu về cái hướng trí năng. Tổ nói: "Trời 
ơi! Thì ra Phật pháp của Tổ Hoàng Bích cũng không có gì 
ghê gớm lắm" (There is not much in the teaching of Hoàng 
Bích). Nếu trong các sư chú sư cô Làng Mai, người nào mà 
nghĩ được như vậy về tôi thì người đó cũng khá. "Thầy Nhất 
Hạnh đâu có day gì nhiều!" (There is not much in the 
teaching of Thầy). Nếu nói được như vậy là giỏi lắm. Nhưng 
phải có kinh nghiệm trực tiếp mới được nói như thế. Còn nếu 
cứ nghĩ rằng: "Trời đất ơi! Bao giờ mình mới được như Thầy" 
là hỏng rồi! Mình sẽ mãi mãi bị kẹt vào cái mặc cảm. 

Lúc ấy Đại Ngu trừng mắt nói: "Ông nói gì? Ông vừa mới nói 
là không hiểu vì có lỗi gì mà mỗi lần hỏi là bị đánh. Vậy mà 
bây giờ ông dám nói là không có gì ghê gớm trong giáo lý 
của Hoàng Bích?" Lâm Tế mới co nắm tay và thụi thầy Đại 
Ngu ba cái. Cái đánh đó đã trở thành tình thương. Biết cái 
đánh đó là tình thương nên Tổ đánh thầy Đại Ngu ba cái để 
tỏ ra mình đang thương thầy Đại Ngu cũng như Tổ Hoàng 
Bích đã thương mình. Có giác ngộ thì cái đánh mới biểu lộ 
được tình thương, nếu không nó chỉ biểu lộ sự ngu dốt hay là 
sự giận dữ. Có một lần trong một pháp hội lớn Tổ Lâm Tế 
nói: "Ngày xưa, Sư Ông đánh tôi ba cái mà tôi có cảm tưởng 
như là Sư Ông lấy một cành hoa nhũ hương đưa vào người 
tôi, day tình thương, rất nhẹ nhàng, rất thom. Một nhành 


nhũ hương, một nhanh ngải cứu. Tôi còn nhớ mãi cái hạnh 
phúc, cái sự dịu dàng được Sư Ông đánh ba cái. Trong chúng 
này ai có khả năng thay thế Sư Ông làm lại chuyện đó cho 
tôi hay không?" Lúc ấy có một thầy đi lên nói: "Con làm 
được." Tổ mới đưa vị ấy một cây gậy. Vị này vừa mới đưa tay 
ra nhận gậy thì bị Tổ đẩy một cái ngã lăn. Người đó không 
đủ tư cách để bắt chước Sư Ông Hoàng Bá. Không phải 
muốn đánh thì đánh được. Chúng ta thường đánh từ sự u mê 
giận dữ của mình. Khi Tổ đánh là hoàn toàn từ nơi tình 
thương lớn. Tiếng hét là một pháp môn, cây gậy cũng là 
pháp môn. Những pháp khí ấy phải nằm trong tay bậc giác 
ngộ thì mới được. Đệ tử của Tổ Lâm Tế nhiều người cũng bắt 
chước thầy hét, nhưng tiếng hét của nhiều người không có 
giá trị gì. Có một hôm Tổ mới kêu chúng lại mà nói rằng: 
"Đừng có bắt chước tôi! Nếu không phân biệt được chủ với 
khách, không thấy được Đạo, thì tiếng hét chỉ có hại thôi, 
không có lợi ích gì. Ví dụ có hai người đồng thời thấy nhau 
và cùng hét. Nếu không biết được ai là khách ai là chủ, nếu 
không thấy được nội dung tiếng hét thì đừng có hét. Từ rày 
trở về sau tôi cấm các thầy hét. Nếu các thầy không có được 
cái tuệ giác, cái tình thương trong con người của mình." Tổ 
đã cảnh cáo như vậy. Nhưng nhiều người vẫn bắt chước hét 
để có vẻ thiền sư. 

"Tổ Lô Sơn thảnh thơi và chính chân như thế, nắm vững 
được cả hai chiều thuận nghịch như thế, mà đệ tử còn 
hoang mang không thăm dò được bờ mé của trí tuệ ngài. Tổ 
Đan Hà đùa giỡn với hạt châu, khi ẩn khi hiện, kẻ học nhân 
tới không ai không bị Tổ la mắng." 


Bị Tổ mắng là tại ta ngu quá! Ta bị kẹt! Tổ la mắng mà ta 
tìm cách để phân bua thì Tổ không cho ta nói lại. Trong 
truyền thống thiền môn, khi thầy rây mình đâu được nói lại. 
Dầu cho ta nghĩ thây có tri giác sai lëm về mình, thầy nói 
oan cho mình, ta cũng không được nói lại. Tổ Đan Hà ngày 
xưa là học trò, nhưng cứ lận đận với thi cử. Có một lần đi thi 
tổ gặp một thiện tri thức hỏi: "Ông đi đâu đó?" "Tôi di thi." 
"Thi để làm gì?" "Thi để làm quan." "Làm quan đâu bằng 
làm Phật, làm Phật sướng hơn nhiều." Hỏi: "Làm sao để làm 
Phật?" Nói: "Có Tổ Đạo Nhất đang mở đạo tràng lớn, anh tới 
học với Tổ Đạo Nhất đi." Chàng thư sinh tìm tới Tổ Đạo Nhất. 
Tổ Đạo Nhất gửi anh chàng tới Tổ Thạch Đầu. Tổ Thạch Đầu 
ở trên một ngọn núi có những tảng đá rất lớn. Tiếng đồn là 
những tảng đá trên đó trơn lắm, đi không khéo sẽ té. Cái 
trơn này không phải là cái trơn của đá, mà là cái trơn của 
giáo lý Thạch Đầu. Đan Hà ở với Tổ Thạch Đầu ba năm. 
Cuốc đất, làm vườn, trồng khoai, ngồi thiền, gánh nước, đủ 
thứ. Có một bữa đại chúng đi chấp tác, ai cũng cëm cuốc 
cầm thuổng di làm việc. Dan Hà không cầm cuốc cầm 
thuổng mà lấy một chậu nước và thủ trong tay một cây dao 
cạo. Khi mọi người ra làm việc, Tổ bưng chậu nước tới Tổ 
Thạch Đầu lạy xuống và đưa con dao. Tổ Thạch Đầu cười rồi 
mới cạo đầu cho Đan Hà. Đan Hà tu tập dưới sự hướng dẫn 
của Tổ Thạch Đầu rất thành công. Ba năm sau Dan Hà trở 
về với Tổ Đạo Nhất. Trở về chùa, Đan Hà đi thẳng vào Tổ 
Đường không đảnh lễ, leo lên lưng tượng đức Văn Thù mà 
ngồi. Đại chúng thất kinh không dám làm gì. Lên thưa Tổ, Tổ 
xuống thấy anh chàng đang ngồi, thích quá liền nói: "Ô! Ngã 


tử Thiên Nhiên." Ngã tử là con tôi. Thiên Nhiên là tự nhiên. 
Dịch là "Thiên Nhiên con ta". Lúc đó Đan Hà mới bước xuống 
lạy xuống: "Cám ơn hòa thượng đã cho con pháp danh." Từ 
đó Tổ Đan Hà có tên là Đan Hà Thiên Nhiên. Tổ tên là Đan 
Hà tại vì Tổ đã cư trú trên núi Đan Hà. Tổ sanh năm 739, 
tịch năm 824. Có một lần Tổ tới chùa Huê Lâm. Mùa đông 
trời lạnh quá. Thấy mọi người trong chùa tu học rất siêng 
nhưng mà cố chấp. Lạnh quá mà không có củi, Tổ mới lấy 
một tượng Phật chẻ ra và bỏ vào lò để sưởi. Tất cả các thầy 
ở trong chùa đều phản đối. Họ đi kiếm thầy Viện Chủ. Viện 
Chủ hỏi: "Tại sao dám đốt tượng Phật?" Tổ Đan Hà mới lấy 
cây que khươi tìm trong tro. Viện Chủ: "Tìm cái gì?" Tổ: "Tìm 
ngọc xá lợi." Viện Chủ hỏi: "Tượng gỗ làm sao có xá lợi?" Tổ 
mới nói: "Nếu tượng này không có xá lợi thì đem mấy cái 
tượng gỗ khác xuống đốt cho luôn." Lúc đó vị chủ chùa mới 
giác ngộ, mới biết rằng đây là một bài học cho mình. Đốt 
một tượng Phật mà giúp cho người giác ngộ thì cũng không 
tốn kém gì lắm. "Phật này không có xá lợi thì đốt Phật khác 
để tìm xá lợi." Đó là câu chuyện Tổ Đan Hà. Tổ Đan Hà có 
làm những bài thơ thật là diễm lệ trong đó có bài nói về đề 
tài hạt châu, cho nên nói là "Tổ Đan Hà đùa giỡn với hạt 
châu, khi ẩn khi hiện, kẻ học nhân tới không ai là không bị 
Tổ la mắng". La mắng là tại mình ngu quá, cố chấp quá. 
Ngày xưa có các Tổ như vậy, bây giờ thầy mình có la rây sơ 
sơ thì mình cũng đừng nên buồn. Sư anh, sư chị có la rầy sơ 
sơ đừng nên buồn. 

"Hành tung của Tổ Ma Cốc thì đắng như vỏ cây hoàng bá, ai 
đến gần cũng không được" Cây hoàng bá có vỏ rất đắng. Vỏ 


cây hoàng bá có thể làm thuốc. Ta có thể lấy vỏ cây hoàng 
bá nấu lên thành màu vàng mà nhuộm y. Tiếng La Tinh của 
nó là phellodendron amurense. Đắng như vỏ cây hoàng bá 
nhưng mà trị bệnh được rất là nhiều. Đôi khi ta thấy lời của 
thầy mình đắng như vậy, cay như vậy mà trong đó có rất 
nhiều chất trị liệu. Hảo ngọt quen rồi thì ta không có cơ hội. 
Chính những cái đắng đó sẽ làm cho ta nên người. 

"Tổ Thạch Củng thì bí quyết là tìm người trên đầu một mũi 
tên làm cho ai nấy cũng đều sợ hãi." Ai tới tham vấn, Tổ đưa 
cung lên và nhắm vào làm người nào cũng sợ. Tổ mà bắn 
cho một phát thì ôi thôi, chắc chết! Ngày xưa trước khi đi tu 
Tổ Thạch Củng là một người thợ săn, bắn cung rất giỏi. Có 
một lần đi ngang qua thất của Mã Tổ Đạo Nhất, gặp Tổ đang 
làm vườn, Thạch Củng hỏi: "Trong núi này có nai không?" Mã 
Tổ Đạo Nhất: "Hỏi làm gì vậy?" Thạch Củng: "Con là người 
chuyên môn bắn nai." Mã Tổ: "Mỗi mũi tên bắn được mấy 
con?" Thạch Củng: "Bắn mỗi lần được một con. Bắn trăm 
phát trăm trúng." Tổ mới cười: "Như vậy là chưa biết bắn 
nai. Bắn một phát trúng một con thì có nhằm nhò gì." Thạch 
Củng: "Như vậy thầy biết bắn không?" Tổ: "Biết chứ sao 
không!" Thạch Củng: "Bắn một lần được mấy con?" Tổ: "Bắn 
hết cả đàn với một mũi tên thôi." Thạch Củng (tuy là thợ 
săn, nhưng trong lòng vẫn còn ý niệm về sinh môi): "Nai 
cũng là sinh mạng, bắn một con để sinh sống thôi, tại sao lại 
phải bắn hết cả đàn nai như vậy? Thầy nói như vậy con 
không hiểu? Long từ bi của thầy để ở đâu?" Lúc đó Tổ mới 
cười: "Biết như vậy tại sao anh không bắn anh một phát đi?" 
Thạch Củng nói: "Thầy nói vậy con cũng chưa hiểu." Tổ nói: 


"Cha! Anh chàng này tuy trong bao nhiêu kiếp nghiệp 
chướng chất chứa nặng nề, u tối mà ngày hôm nay có cơ hội 
chấm dứt được rồi." 

Nghe câu nói ấy người thợ săn Thạch Củng quỳ xuống xin 
làm đệ tử xuất gia. Từ đó Thạch Củng không còn săn bắn 
nữa, nhưng thầy vẫn giữ cây cung để làm kỷ niệm. Và bây 
giờ nó trở thành một pháp khí. Khi có người đến tham vấn, 
ngài giương cung lên làm người kia khiếp sợ. Mấy chục năm 
cứ làm như vậy, ai cũng sợ ngài cả. Một hôm, có một thầy 
tên là Tam Bình Nghĩa Trung tới tham vấn. Tổ cũng giương 
cung ra. Tam Bình chịu chơi, cởi áo tràng, đưa ngực ra, nói: 
"Thầy bắn đi! Mũi tên này là mũi tên giết người. Còn mũi tên 
cứu người ở đâu, sao không đem ra sử dụng?" Nghe nói vậy, 
Tổ Thạch Củng mới giật giây cung ba lần: Bưng! Bưng! 
Bưng! Thầy Nghĩa Trung xá và lạy xuống, coi như mình đã 
nhận được mũi tên cứu người và trở thành đệ tử. Lúc đó Tổ 
Thạch Củng nói: "Trời đất ơi! Ba mươi năm đi tìm một người, 
bây giờ mới tìm ra được." Từ đó về sau Tổ bẻ gãy cây cung. 
"Tổ Thạch Củng thì bí quyết là tìm người trên đầu một mũi 
tên làm cho ai nấy đều sợ hãi. Còn cái cách hành xử của ông 
thầy tu núi là tôi đây thì đó là sự thành hoại chân thật (chân 
chính thành hoại)". Thành hoại đây có nghĩa là thành lập để 
mà phá hoại. Tạo dựng ra một cái gì đó để rồi phá hoại, và 
khi phá hoại xong mới xây dựng ra được một cái mới, gọi là 
một cái "new being". Những lời dạy của Tổ, những pháp 
môn của Tổ là những phương tiện để phá hoại, để đập vỡ, 
để giải cứu. Khi vô minh bị phá hoại thì trí tuệ được sanh ra, 
đó gọi là chân chính thành hoại. Đây không phải là sự thành 


hoại tầm thường, đây là sự thành hoại siêu việt. Thành để 
mà hoại, hoại để mà thành trở lại. Đó là quá trình chết đi 
sống lại. Có chết đi trong đời sống u mê mới sinh ra trong 
đời sống của trí tuệ. Có chết đi trong đời sống vướng mắc 
mới sinh ra trong đời sống tự do. 

"Tôi đùa bỡn với sự thần biến tâm linh". Có thần biến thì 
muốn gì được nấy. Ta có phép thần thông, ta có thể đùa bỡn 
được. Ta sử dụng thần thông của ta một cách rất tự nhiên và 
tự do. Khi nâng chén trà lên uống, ta sử dụng cái trí tuệ, cái 
tâm chiếu sáng để thấy tất cả các tổ tiên tâm linh và tổ tiên 
huyết thống của ta đồng thời đều đang đưa hai tay nâng 
chén trà lên. Đây là sự thật chứ không phải là sự tưởng 
tượng. Khoa học cho biết tất cả tổ tiên của chúng ta đều 
đang có mặt trong từng tế bào của cơ thể dưới hình dạng 
của những nhiễm thể. Tất cả vốn liếng di truyền của tổ tiên 
đều đang có mặt trong từng tế bào của cơ thể. Tất cả những 
thành công, thất bại, khổ đau và hạnh phúc của tổ tiên 
huyết thống đều đã được trao truyền trong từng tế bào của 
ta. Những tuệ giác, những thành công và những thất bại của 
tổ tiên tâm linh cũng đã trao truyền cho ta. Sử dụng tâm mà 
thấy được, đó là phép lạ, đó là thần biến. Khi bước một bước 
chân đi, ta thấy tất cả tổ tiên cùng bước một lần, cùng có 
mặt một lần, đó là thần biến. Và người nào làm cũng được. 
Ví dụ như ta đang ngồi đây. Ngồi có ý thức, ngồi có chánh 
niệm thì thấy rằng nơi chỗ ta đang ngồi đây đã có hàng 
trăm, hàng vạn, hàng triệu người đã từng ngồi đây. Có khi 
nào ngồi, mà ta thấy được điều đó không? Có những người, 
những sinh vật đã sinh ra ngay chỗ này, và có những người, 


những sinh vật cũng đã chết ngay ở chỗ này. Chết vì bị 
người ta bắn, người ta giết, hay chết vì già, hay bệnh, và 
chết ngay chính ở chỗ ta đang ngồi. 

Nếu ngồi với trí tuệ, ta thấy có thể có một đức Thế Tôn đã 
sinh ra hoặc đã nhập diệt ngay chỗ ta đang ngồi. Khi thấy 
được như vậy, tức là ta đang sử dụng cái tâm sáng chói của 
mình. Trong đời sống hàng ngày, ta không sử dụng cái tâm 
đó, ta sống u mê trong sự quên lãng. Ta có phép thần biến 
mà ta không biết sử dụng. Ta uống trà như một người mê 
ngủ. Ta bước đi như một kẻ mộng du. Ta không sống với cái 
trí tuệ và cái thần biến đó. 

"Còn cái cách hành xử của ông thầy tu núi là tôi đây thì đó 
là sự thành hoại chân thật (chân chính thành hoại). Tôi đùa 
bỡn với sự thành biến tâm linh, tôi đi vào được trong tất cả 
mọi cơ cảnh. (Mọi hoàn cảnh, mọi căn cơ tôi đi vào được hết. 
Đi vào thế giới Tịnh độ tôi cũng đi vào được, đi vào địa ngục 
tôi cũng đi vào được, đi vào trong tâm anh tôi đi vào cũng 
được, đi vào trong tâm chị tôi đi vào cũng được) và ở đâu tôi 
cũng duy trì bản lĩnh của mình là vô sự, và cảnh không bao 
giờ đoạt được tôi." Đi vào đầu tôi cũng đi với con người tự 
do. Bất cứ một đối tượng nhận thức nào cũng không thể bắt 
tôi được như là ma bắt. Đi vào sắc tôi tự do, sắc không bắt 
được tôi, đi vào thanh tôi cũng tự do, thanh không bắt được 
tôi. Những tư tưởng uyên áo kỳ diệu là đối tượng của ý; tôi 
đi vào pháp, chúng cũng không bắt được tôi, tôi vẫn tự do 
như thường, vì tôi là người Vô sự. Đọc một cuốn sách mà mê 
là không có tự do. Nghe một bản nhạc mà mê là không có tự 
do. Mê tức là bị Ma bắt rồi. Có khi Ma đó là Ma Phật hay là 


Ma pháp. Đó là những con Ma làm ta mất tự do. Người ta nói 
rằng khi bị ngũ dục lôi kéo tức là mình bị Ma kéo. Nhưng nếu 
mình bị những tư tưởng uyên áo, những hình ảnh tốt đẹp 
hấp dẫn như hình ảnh của Bụt, Bồ tát, Tỳ-lô-giá-na lôi kéo 
thì đó cũng là Ma. Như vậy là mình đang bị cảnh đoạt. Mình 
không phải là người tự do, mình không phải là người Vô sự. 


"Tôi đùa bỡn với sự thần biến tâm linh, tôi đi vào được trong 
tất cả mọi cơ cảnh. và ở đâu tôi cũng duy trì bản lĩnh của 
mình là vô sự, và cảnh không bao giờ đoạt được tôi. Nếu có 
ai tìm tới, tôi sẽ đi ra nhìn người ấy". Nhìn thôi, nhưng mà 
nhìn bằng con mắt nào? Bằng con mắt của một vị thiền sư, 
bằng con mắt quán chiếu, thấy được chiều sâu, thấy được 
tim đen của người đó. Người đó có thao thức gì, có đam mê 
gì, có ý nguyện gì, đang bị kẹt vào cái gì, Tổ đều thấy được 
hết. Ta lấy kinh nghiệm của ta, tuệ giác của ta để nhìn, gọi 
là quán cơ. Quán cơ tức là nhìn trường hợp ấy để biết, nếu 
không biết thì không giúp được người kia. "Kẻ ấy không biết 
tôi mà tôi biết kẻ ấy". Tại kẻ ấy chưa có con mắt quán chiếu 
nên kẻ ấy không biết tôi, nhưng mà tôi có con mắt quán 
chiếu thì tôi biết kẻ ấy. Khi biết được thế gian, biết được con 
người, biết được cuộc đời, thì ta mới có thể độ được thế 
gian, độ được cuộc đời, độ được con người. Thế Gian Giải 
(lokavidhu) là một trong mười tôn hiệu của đức Thế Tôn. Thế 
Gian Giải là hiểu được thế gian, hiểu được con người. Thiền 
sư hiểu được con người, nhưng con người chưa hiểu được 
thiền sư. 


"Tôi thấy được người đó nhưng người đó không có thấy tôi. 
Kẻ ấy chưa thấy tôi. Tôi liền mặc áo vào (Thế nào cũng phải 
mặc áo chứ. Tiếp khách không mặc áo sao được). Áo có 
nhiều thứ. Kẻ học nhân nhìn thấy áo, trong tâm liền phát 
sinh kiến giải, kẹt ngay vào ngôn cú của tôi". Ta phải mặc 
vào một cái áo. Thầy là cái áo, đệ tử là cái áo, xuất gia là cái 
áo, tại gia là cái áo, tất cả đều là áo hết. Năm 1950, 51 gì 
đó, có một lần công an đến chùa Linh Sơn để tìm tôi, tại họ 
nghe tôi có những tư tưởng thân kháng chiến. Hồi đó tôi đã 
xuất bản những tập thơ, những cuốn sách rồi. Ông công an 
ấy tới chùa Linh Sơn ở Đà Lạt, gặp tôi đang mặc áo nhật 
bình, ông hỏi: "Chú cho tôi gặp thây Nhất Hạnh." Tôi nói: 
"Dạ, bác ngồi đây một chút." Tôi di lên lâu mặc áo tràng vô 
rồi đi xuống và nói: "Dạ thưa ông, tôi là thầy Nhất Hạnh." 
Hai cái áo, chưa chắc áo nào đã là thầy Nhất Hạnh. Áo nhật 
bình chưa chắc là thầy Nhất Hạnh, mà áo tràng cũng chưa 
chắc là thầy Nhất Hạnh. Ông ta hơi nhạc nhiên, thấy ông 
thầy này cũng ngộ. Cố nhiên là thây Lâm Tế phải mặc một 
cái áo nào đó. "Tôi liền mặc áo vào, áo có nhiều thứ. Kẻ học 
nhân nhìn thấy áo, trong tâm liền phát sinh kiến giải", tức là 
người ấy có ý niệm về thiền sư: (thiën sư này ghê quá!) 
Thiền sư này hay, thiền sư này giỏi, thiền sư này thanh tịnh, 
thiên sư này giải thoát, thiền sư này vững chãi, thánh thoi, 
có những cái kiến giải siêu việt như vậy. "Kẻ học nhân nhìn 
thấy áo, trong tâm liền phát sinh kiến giải, kẹt ngay vào 
ngôn cú của tôi". Khi nói thì phải dùng danh từ, mà nghe cái 
gì ra thì người ta kẹt vào cái đó. Học chánh niệm, nói chánh 
niệm hay quá, rồi cho chánh niệm là cái hay nhất trong đời. 


Chánh niệm trở thành ra cái gëng cum. Trong khi đó ta 
không thực tập chánh niệm, ta không biết cái gì thực sự là 
chánh niệm. Ở trong chúng ta, nhiều người có khuynh 
hướng truyền đạo (missionary). Ta không ưa tu, ta chỉ ưa 
truyền đạo. Có tư tưởng gì hay, ta muốn đem đi truyền bá 
ngay. Ta lấy thời giờ và cả cuộc đời của ta để làm một nhà 
truyền giáo, quảng bá cái tư tưởng mà ta tin là chân lý. Đó là 
phong cách của rất nhiều người. 

"Kẻ học nhân thấy áo, trong tâm liền phát sinh kiến giải, kẹt 
ngay vào ngôn cu của tôi. Tội nghiệp cái ông thầy dui mù 
không mắt này quá đi; ông ta nhận lầm cái áo là tôi, cho tôi 
là hoặc vàng hoặc xanh hoặc trắng hoặc đỏ". Anh đang kẹt 
vào những cái áo đó. Cố nhiên áo thì có nhiều màu. Không 
phải màu Bụt thì màu Duyên Giác, màu Thanh Văn, màu bồ 
tát, hoặc màu a-tu-la, địa ngục, nga quỷ, súc sinh v.v... Thầy 
này là xanh, thầy này la đỏ, thầy này là vàng, thây này là 
tím... "Thấy thế tôi mới cởi hết ao đi va để lộ cái “thanh tịnh: 
ra". Thanh tịnh ở đây tức là ý niệm phải vượt thoát, là không 
có áo. Những cái áo là những cái không ngôn, những giả 
danh, những phương tiện mà ta chẳng nên kẹt vào. Giáo lý 
về giả danh, giáo lý về phương tiện, những giảng giải, 
những ý niệm về Bụt, bồ tát, giải thoát v.v... đều là những 
loại áo. Ta không kẹt vào những danh từ, người kia cũng 
muốn vượt thoát, đó gọi là đem cái thanh tịnh ra. Dùng áo 
để mà diệt áo. Ví dụ như người ta chấp vào Có thì mình hiến 
tặng giáo lý Không. Thành ra cái áo Không là giúp để lột cái 
áo Có. Khi lột được áo Không thì mới thật là lột được áo. Cái 
thanh tịnh này là vậy. Nhưng cũng đừng có chấp vào cái 


thanh tịnh vì nó cũng là một thứ áo. "Vị học nhân thấy thế, 
liền sinh tâm vui mừng và ham muốn." Chúng ta rất hâm 
mộ những cái gọi là Niết bàn, vượt thoát sinh tử, vượt thoát 
những ý niệm có, không, còn, mất, đến, đi, một và nhiều. 
Tưởng là mình nắm được Niết bàn rồi. "Thấy thế tôi mới cởi 
hết áo đi va để lộ cái “thanh tinh’ ra. Vị học nhân thấy thế, 
liền sinh tâm vui mừng và ham muốn. Tôi liền cởi bỏ luôn cái 
áo “thanh tinh’ ấy ra nữa. Bay giờ kë học nhân thất kinh, 
hoang mang, cuống cuồng bỏ chạy, nói rằng tôi ‘trân truồng 
như nhong'”. Con người thật không có áo. Dù đó là áo But, 
áo Bồ Tát, áo Duyên Giác, áo Thanh văn, áo Niết Bàn. Thật 
ra Niết Bàn là sự vắng mặt của tất cả các thứ áo, dù cái áo 
có tên là Niết Bàn. Tới đây thì chúng ta biết thêm về con 
người thật (vô vị chân nhân) của chúng ta. Con người thật 
không phải là con người muốn gì làm đó. "Bấy giờ kẻ học 
nhân thất kinh, hoang mang, cuống cuồng bỏ chạy, nói rằng 
tôi ‘trân truồng như nhộng”'". Nhộng tức là một loại sâu làm 
ra tơ lụa. Đọc tới đây, tôi nhớ tới câu chuyện thần kỳ của 
Andersen. Andersen là một nhà văn Đan Mạch chuyên viết 
chuyện đời xưa. Câu chuyện như thế này: "Ngày xưa có một 
ông vua ưa mặc áo đẹp. Ông muốn những thứ lụa là vải vóc 
đẹp nhất xứ đem đến để may cho ông. Những ông thợ giỏi 
nhất xứ đều tới để phục vụ cho vua. Một hôm có một ông 
thợ tới thưa rằng: "Muôn tâu bệ hạ, thứ lụa mà hạ thần tìm 
được này là hy hữu có một không hai trên thế giới." Và đưa 
tấm lụa ra mà vua không thấy. Ông thợ nói: "Tấm lụa này 
chỉ những người có đức hạnh mới thấy, còn những người có 
những tội lỗi đầy trời thì không bao giờ thấy được." Vua cũng 


muốn được công nhận là mình có đức hạnh, cho nên vua 
nói: "Chal Lụa đẹp thật đó. Như vậy thì khanh may cho ta 
một cái áo thật đẹp với thứ lụa này. Và để chắc ăn lụa này là 
lụa đẹp nhất, ta gọi các triều thần lên chiêm ngưỡng." Triều 
thần lên; từ thủ tướng, phó thủ tướng, đến các bộ trưởng 
đều tới. Vua hỏi: "Đẹp không?" Ai cũng suýt xoa khen đẹp, 
không ai dám nói rằng mình không thấy. Tại vì không thấy 
tức là người có tội lỗi, người không có đức hạnh. Thấy ai 
cũng đều khen, vua tin chắc rằng lụa này quả thật đẹp nhất 
trên thế giới. Ông thợ nói: "Một tháng rưỡi hạ thần mới may 
xong và dâng lên cho bệ hạ." Đến ngày để thử áo, vua mời 
cung tần mỹ nữ và hoàng gia tới để xem. Người nào cũng 
tán thưởng: "Hoàng thượng hôm nay mặc cái áo đẹp quá 
trời!" Ai cũng khen ngợi là áo tuyệt đẹp. Có người đề nghị là 
nên mở một cuộc diễn hành trong thành phố, để cho mọi 
người ai cũng thấy cái áo đẹp trên đời chưa bao giờ từng có. 
Dân chúng đã được loan báo là ông vua sẽ mặc cái áo tơ lụa 
đẹp nhất. Và xe giá đi tới đâu ông vua cũng được tung hô: 
"Hôm nay hoàng đế mặc áo đẹp quá!" Đến khi đám rước đi 
qua một ngã tư thì có một đứa nhỏ la: "Trời đất ơi! Ông này 
không có mặc quần áo!" Cha của đứa bé liền la: "Trời đất! 
Mày đừng có nói như vậy." Và vội kéo thằng nhỏ vô nhà, sợ 
nó sẽ bị chém đầu. Nhưng sự thật đã được một đứa con nít 
nói ra. Chỉ vì con nít không sợ chết, không có mặc cảm tội 
lỗi cho nên chúng mới dám nói ra sự thật. Đó là câu chuyện 
của Andersen. Ông vua không có áo mà tất cả thần dân 
trong nước đều khen là vua mặc áo đẹp. Chuyện này là 
chuyện có thiệt. Có những vị giáo chủ, có những bậc đạo sư 


dởm được nhiều người nép phục tôn thờ. Những người đó kỳ 
thực trần truồng như ông vua kể trên, không có một manh 
áo đạo đức, không có một manh áo tuệ giác nhưng người ta 
vẫn tôn phục như thường. Không những ở Ấn Độ mà bên Mỹ 
cũng vậy. Khắp nơi, nhiều người khen ngợi có những chiếc 
áo rất là đẹp, nhưng mà những cái áo đó là những cái áo do 
tâm ý tạo ra. Đó là những tạo tác thuần túy của tâm ý. 
Chuyện mặc áo cũng như chuyện thấy áo là đề tài rất thú 
VỊ. 

"Tôi mới nói với kẻ ấy: 'Chú có biết cái con người mặc áo 
trong tôi là ai chưa?” (have you seen the man that wears the 
dress?)" Chú đã thấy người mặc áo hay là chỉ mới thấy cái 
áo? Phải có người mặc áo thì mới có chuyện mặc áo được. 
Vấn đề là thấy được con người chứ không phải thấy được áo. 
"Hốt nhiên kẻ kia quay đầu lại và nhận ra tôi." Đó là sự 
thành công. Ban đầu vị thiên sinh tới, thiên sư thấy được 
người đó, người đó chưa thấy được thiền sư. Sau một thời 
gian làm sao không biết, vị thiền sinh đó thấy được thiền sư. 
Đó là sự thành công lớn. Đoạn văn này là một bản nhạc tâm 
linh rất là hào hùng, có thể còn hay hơn những bản nhạc 
của Bach, cua Chopin, của Mozzart. 

"Này các vị đại đức! Các vị đừng kẹt vào cái áo. Áo là bất 
động, chỉ có người mới có thể mặc áo. Có áo thanh tịnh, có 
áo vô sinh, có áo bồ đề, có áo niết bàn, có áo Tổ, có áo Bụt. 
Các vị đại đức, nếu những cái đó chỉ là âm thanh, danh từ và 
văn cú thì tất cả đều chỉ là những chiếc áo được biến hiện 
ra, vận dụng từ huyệt khí hải dưới rốn đi lên làm hàm răng 
kêu lách cách phát ra thành câu, thành ý, nên biết rõ những 


thứ ấy chỉ là trò huyễn hóa". Huyệt khí hải là huyệt ở dưới 
rốn, và người ta tin rằng hơi thở của mình bắt đầu từ huyệt 
khí hải (hơi thở bụng, hơi thở sâu) chỗ phát xuất của hơi thở. 
Ngày xưa Tổ cũng biết nghệ thuật châm cứu, biết tên các 
huyệt, trong đó có huyệt khí hải (ocean of energy). "Này các 
vị đại đức, bên ngoài là hành động phát ra âm thanh ngôn 
ngữ, bên trong là tâm tư phát sinh ý niệm, hành động, âm 
thanh, ngôn ngữ, tất cả chỉ đều là những loại áo. Tại sao các 
vị lại nhận những cái áo ấy làm kiến giải chân thật? Nếu cứ 
tiếp tục như thế thì dù có tu trải qua muôn vạn kiếp nhiều 
như vi trần cũng chỉ là để hết mặc áo này lại mặc áo khác 
(chưa phải là thân thông mà chỉ là y thông)". Chữ y đây là 
chơi chữ. Chữ y trong kinh là nương tựa (ashraya). Chữ y ở 
đây cũng có nghĩa là áo. Y là chỗ nương tựa, y cũng là áo, 
chưa đạt được thần thông, mới đạt được y thông tức là mới 
có áo thôi. 

"Chưa thoát được luân hồi sinh tử, không bằng thực tập con 
người vô sự." "Gặp nhau không biết nhau, trò chuyện tên 
chẳng biết." Đó là tình trạng rất phổ cập. Hai người gặp 
nhau mà không biết nhau. Trong khi nói chuyện tên của 
nhau cũng không biết. Đó là trường hợp của rất nhiều cặp 
thầy trò. Giữa thầy trò không có sự truyền thông rõ ràng. 
Thầy không biết trò là ai, trò không biết thầy là ai. Đôi khi 
làm thầy trò với nhau ba chục năm vẫn không có sự truyền 
thông, thầy không hiểu được trò, trò không hiểu được thầy. 
Tương phùng bất tương thức, gặp nhau không biết nhau, 
cộng ngữ bất tri danh, cùng nói với nhau mà không biết 
được tên của nhau. Tên ở đây là một giao thiệp hình thức, 


những thực tập hình thức, không có sự thông cảm của hai 
trái tim, nơi trái tim của người đệ tử chưa bao giờ có dấu ấn 
đích thực của vị thầy, dù đã có làm lễ truyền đăng. (LTLM- 
27) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: hoa sen 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 9 tháng 2 năm 2005 


